Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỤC HIỆN 


TUẸ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh Lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện 
Củ Chi, Saigon 
Website : www.tuetam.info 
Facebook: tuệ tâm thiền thư quán 


Email: tuetamthienthuquan()yahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


KINH TỤNG HẰNG NGÀY 


——- “-.Ss5.. . 
Biên soạn: Tỳ Kheo Thich Minh Tâm 
NHÀ XUẤT BẢN TUỆ TÂM 
DẪN NHẬP 


Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thự Quản Trang Ï 


Quyền sách nhỏ này được soạn ra nhằm giúp các thân 
hữu đồng tu mỗi ngày huân tu, trưởng dưỡng tâm từ, 
xa lìa trần cấu, tránh ác làm thiện, kiên toàn tư cách, 
đạo đức tăng trưởng, trọn vẹn nhân thừa, thăng hoa 
trí tuệ để bước vào Phật thừa. 


Đa phân các kinh đều chép lại quyền Kinh Tụng 
Hãng Ngày Pali - Việt. 


Nêu có lôi lâm sơ sót xin chân thành mong các bậc cao 
minh chỉ bảo đề hoàn thiện hơn. 


Tuệ Tâm Thiền Thư Quán 
Lưu hành nội bộ 


Không tâm không niệm phúc vô biên 
Dục vọng, tạp niệm tạo tội khiên. 
Vô tâm vô niệm phúc vô biên, 
Tự dục tạp niệm thị tội khiên. 
HT Tuyên Hoá 


Nguyện thường diện kiến các Như Lai 
Cùng chúng Phật tử khắp vây quanh 
Nguyện rộng cúng dường đến chư Phật 
Tột kiếp vị lai không nhàm mỏi. 
Nguyện gìn pháp mẫu của chư Phật 
Trọn kiếp vị lai thường tu tập. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 2 


Hầu hết các kinh văn trong kinh tụng là Phật ngôn 
trích từ Tam Tạng Kinh Điền. Theo tinh thần tụng 
niệm thì uy lực nhiệm mâu của sự gia trì dựa trên bốn 
yếu tô: 


a) Lời Phật là lời linh diệu. Đức Phật là bậc đại bi 
đại đức. Những lời Ngài không phải chỉ đầy đủ 
nghĩa văn mà còn chân xác, tương ứng với sự vận 
hành của thiên nhiên. Tôn giả Ananda trùng 
tụng lời Phật thường với thoại đầu "Eyar me 
sufam (tôi nghe như vây)." Dầu trong tông phái 
nào thì Phật ngôn là căn bản của các kinh văn 
tụng niệm. 

b) Chân ngôn là lời huyền nhiệm. Khi một sự thật 
được nói lên có nhiều sức mạnh cả hai phương 
diện mật và hiển. Trong kinh văn thường có câu: 
!' Etena saccavaccena hot me jayamangalam ¡ 
Nguyện nhờ chân ngôn nây phát sanh điều cát 
tường". Khi tâm thành và ý kinh được hợp nhất 
thì lời kinh được xem là chân ngôn. 

c) Hiệu năng khai thị cũng là uy lực kinh. Đức Phật 
dạy quả nhập lưu cao quý hơn để nghiệp chuyền 
luân vương. Người tụng đọc kinh văn tâm được 
tịnh, trí được sáng thì đã nhận được sự lợi lạc to 
lớn của sự tụng niệm. 

d) Đức tin trong sạch là hạt giỗng của thiện pháp. 
Tụng niệm ân đức Tam Bảo là cách tắng trưởng 
niềm tin nhờ vậy tâm hồn hướng thượng và sự tu 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 3 


học được vững tiến. Có thể nói đây là lợi ích thiết 
thực mà sự tụng niệm mang lại. 


Có mười hạnh lành mang lại phước báu mà đức 
Phật gọi là Mười Phước Hạnh (puññakiriyävatthu). 


Bồ Thí. bất cứ sự hy hiến nào dù là cho, tặng, cúng. 
Cúng dường hương đăng hoa quả cũng được kế trong 
hạnh lành nây. 

Trì giới. Giới là quyết tâm tránh những nghiệp bất 
thiện. Ngũ giới, bát quan trai giới là những luật nghỉ 
được Phật dạy cho người cư sĩ. Nên tụng øiới trong 
các thời khoá. Nếu có chư Tăng thì xin thọ giới. 

Thiền định. Có nhiều phương pháp thiền định 
nhưng nói chung hướng tâm đúng cách, đúng đối 
tượng là phương pháp chính. Niệm Phật, từ bi quán 
cũng là một trong những phép tập thiên. 

Cung kính. Là giữ lòng kính quí đối với những giá trị 
cao thượng. Lòng cung kính nuôi đức khiêm cung, 
giảm lòng kiêu căng ngã chấp. 

Phục vụ. Là lòng vị tha vì lợi ích cho người khác. 
Đối với người tu tập, tỉnh thần phục vụ là cách hữu 
hiệu giảm thiểu thái độ vị kỷ, tự cô lập. 

Thuyết pháp. Là sự chuyển đạt những lời dạy có 
khả năng khai thị tri kiến. Hầu hết các kinh văn là 
Phật ngôn. Tụng kinh là thuyết pháp cho mình và cho 
bất cứ ai có duyên lành lắng nghe. 

Thính Pháp. Là nghe, học lời Phật dạy. Nghe 
pháp là tạo cơ hội cho tâm trí được suy tư trong điều 
Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4 


kiện khách quan. Tụng kinh có nghĩa là vừa thuyết 
pháp vừa thính pháp. 

Hồi hướng phước. Là nguyện lành hồi hướng 
công đức đến tha nhân. Hôi hướng phước không phải 
chỉ tăng phần công đức mà còn thể hiện được tình 
cảm, bốn phận với người thân. 

Tùy hỷ phước. Là cùng vui với phước hạnh của 
người khác. Niềm vui nây biểu lộ lòng rộng rãi không 
sanh ty và cũng là thái độ quý trọng thiện pháp. Lời 
tùy hỷ "Sàdhu lành thay"' được dùng rất phố biến tại 
các quốc gia Phật giáo. 

Huân tu chánh trí. Là làm thế nào cái nhìn được 
sáng suốt và chân chánh. Người tu tập nếu sống với tà 
kiến là làm hỏng tất cả công phu. Tụng kinh có cả hai 
tác dụng định tâm và khai thị. 


THỈNH CHƯ THIÊN 


Ba tòa thanh tịnh Bồ-đề 

Mười phương thiên chúng hội về nghe kinh 
Pháp mâu diệt tận vô minh 

Pháp mâu độ khổ sinh linh vạn loài. 

Từ Dục giới vần đài sáu cõi 

Kinh TụngHằngNgày TuệTâmThiuThưQuán Trang 5  - 


Đến thiên cung sắc giới hữu hình 

Chư thiên đã tạo duyên lành 

Do theo phước quả, thiện sanh đến giờ 
Các ngài ngự bến bò, đông ruộng 
Hoặc hư không, châu quận. thị phường 
Non xanh, rừng rậm, đất bằng 

Hoặc nơi quán cảnh, xóm làng gần xa 
Xin đồng thỉnh Dạ-xoa chư chúng 
Càn-thát-bà, long chúng nơi nơi 

Đầm ao, thành quách lâu đời 


Hoặc là sông nước, biến khơi trùng trùng 


Pháp vi diệu, nghìn thân nan ngộ 
Đạo thậm thâm, kiên khổ khó vào 
Noày tàn tháng lụn qua mau 

Đắm sỉ trần cảnh, đuối đầu tử sinh 
Đây là giờ chuyển kinh vô thượng 
Đây là giờ đọc tụng pháp âm 

Lời vàng ý nghĩa cao thâm 


Xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì (3 lần). 


NIỆM HƯƠNG 


Trong lành thân giới hương 
Tĩnh lặng tâm định hương 
Sáng suốt trí tuệ hương 
Cúng dường Tam Tôn Bảo 
Nguyện trọn đời sống đạo 
Theo giác tánh làm lành 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 6 


Cầu muôn loại sinh linh 

Ân Phật thừa tiếp độ 

Nguyện đức tin kiên cố 

Sớm liễu ngộ tử sanh 

Chóng viên thành chánh quả. 

Trước Tam Bảo uy linh tối thượng 
Đèn, trầm, hoa - tâm nguyện chí thành 
Cầu cho tam giới chúng sanh 

Nhất là cha mẹ muôn phân phước duyên 
Mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp 
Mãi vun bồi hạnh phúc như chân 

Liên hoa nở thắm biến trần 

Khổ đau vắng lặng, tham sân đoạn lìa. 


LÊ PHẬT 


Cúi đầu đảnh lễ đắng Từ Tôn 

Bậc Chánh Biến Tri đáng cúng dường 
Con nguyện thân tầm thường thanh tịnh 
Làm lành, lánh dữ lợi quần sanh (3 lân). 


LÊ BÁI PHẬT BẢO 


Cội Bô-đề trang nghiêm thiền tịnh 
Thắng thiên ma, vạn chướng trùng trùng 
Con xin lạy đẳng Đại Hùng 

Rọi vô biên trí tận cùng thế gian. 

Hồng danh Phật: Nhiệm mầu Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 7 


Ơn đức Thiện Thệ cao dày 

Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm 
Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược 
Bậc trọn lành: Điều Ngự Trượng Phu 
Thiên Nhân quy phục Đạo Sư 

Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời. 
Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ 

Những lỗi lầm vô ý gây nên 

Cúi xin Ấn Phật vô biên 

Cho con sám tội tiền khiên từ rày (lạy). 


LẺ BÁI PHÁP BẢO 


Bát Thánh Đạo: Con đường Chánh Giác 
Đưa chúng sanh vượt thoát bờ mê 

Con nay một niệm quay về 

Quy y Pháp Bảo: Bồ-đề tự tâm. 

Pháp Bắt Diệt: Cha Lành khéo dạy 

Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn 

Vượt thời gian, vượt không gian 

Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường. 
Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ 

Lầa sỉ mê, xả bỏ vọng trần 

Trí nhân ngộ tánh chân nhân 

Tự mình chứng ngộ Pháp Thân diệu thường. 
Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ 

Những lỗi lầm vô ý khởi sanh 

Cúi xin Pháp học, Pháp hành 

Cho con sắm tội tầm thành từ đây (lạy). 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang ö 


LỄ BÁI TĂNG BẢO 


Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh 
Dút trân lao, Đạo Quả viên thành 
Lục căn vắng lặng vô sanh 


Ứng Cúng cao thượng: Nhân lành thế gian. 


Bậc Diệu Hạnh: Thiỉnh văn đệ tử 
Bậc Chánh Chơn: Pháp lữ Tăng già 
Bậc Mô Phạm cối ta bà 

Thân tâm Trực Hạnh, lìa xa luân hồi. 
Thành đạo quả: Bốn đôi, tám chúng 
Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm 
Cung nghỉnh, kính lễ một niềm 

Ân đức cao cả, phước điền dày sâu. 
Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ 

Những lỗi lầm ngã mạn, kiêu căng 
Cúi xin chư Thánh, Phàm Tăng 

Cho con sám tội, ăn năn từ rày (lạy). 


DÂNG HOA CÚNG PHẬT 


Chúng con xin cúng dường "Phật bảo", 
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Cầu mong thoát chốn mê trần, 

Niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, 

Ủ rủ dần hình ảnh còn chỉ, 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 9 


Chúng con phải chịu thế n' — 
Xác thần ngũ uân chuyên di bât thường! 


Chúng con xin cúng dường "Pháp bảo", 
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Câu mong thoát chốn mê trần, 

Niết bàn chóng đến hầu gân Thế Tôn. 
Hoa này sẽ bất tôn dương cảnh, 

Ủ rủ dần hình ảnh còn chỉ, 

Chúng con phải chịu thế ni! 

Xác thân ngũ uẫn chuyền di bất thường! 


Chúng con xin cúng dường '""Tăng bảo", 
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Cầu mong thoát chốn mê trần, 

Niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 
Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, 

Ủ rủ dần hình ảnh còn chỉ, 

Chúng con phải chịu thế ni! 

Xác thân ngũ uẫn chuyển di bất thường 


Dâng hoa cúng đến "Phật-đà", 


Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 


Hoa tươi rồi sẽ úa sâu, 
Tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
Dâng hoa cúng đên "Đạt-ma'"", 


Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 


Hoa tươi rôi sẽ úa sâu, 
Tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 10 


Dâng hoa cúng đến "Tăng-già", 

Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi rồi sẽ úa sầu. 

Tắm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 


KỆ SÁM HÓI 


Cúi đầu lạy trước Bửu Đài. 

Con xin sám hối từ rày ăn năn; 

Xưa nay lỡ phạm điều răn 

Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh; 

Gây ra nghiệp dữ cho mình, 

Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương 
Giết ăn hoặc bán không lường. 

Vì long tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tương báo cõi trần, 

Trầm luân biến tối chịu phần khổ lao; 
Xét ra nhơn, vật khác nào. 

Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay; 
Lại thêm trộm sản cướp tài, 

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra; 
Lòng tham tính bảy, lo ba, 

Mưu kia, kế nọ, lẫy mà nuôi thân; 

Hoặc nuôi quyền thuộc xa gần, 

Làm cho người phải lăm lần than van; 
Tà dâm tội nặng muôn ngàn, 

Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay; 
Vợ con người phải lầm tay, 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang II 


Mắt trinh thất tiết phải tai tiếng đời; 
Xâu cha hồ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi; 

Vọng ngôn giả dối ngoài môi, 

Chuyện không nói có, có rồi nói không; 
Dụng lời đầm thọc hai lòng, 

Phân chia quyền thuộc, vợ, chồng, anh, em; 
Măng nhiếc chưởi rủa pha gièm. 

Xóm làng cô bác chị em không chùa; 
Nói lời vô ích dây dưa. 

Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều; 
Uống rượu sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng ; 
Say sưa nøã gió đi xiên; 

Năm bờ té bụi như điên khác nào; 

Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà; 
Xan tham những của người ta, 

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng: 
Nết sân nóng giận không chừng, 

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng: 
Sỉ mê tin chạ chắng phòng, 

Nghe đầu theo đó không thông chánh tà; 
Chắng tin Phật Pháp cao xa 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời; 

Nếu con cô ý phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn; 

Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn. 

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo; 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 12 


Phạm nhằm ngũ giới thập điều. 

Vì nhân thân, khẩu, Ý, nhiều lầm sai; 
Lỗi từ kiếp trước lâu dài, 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen; 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chăng tin; 
Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, 
Hoặc phạm thường kiến tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường: 
Tội nhiều kế cũng không lường, 

Vì con ngu dốt không tường phân minh; 
Dễ duôi Tam Bảo, hại mình, 

Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà; 
Cho nên Chơn Tánh mới là, 

Tối tăm chăng rõ sai ngoa thuở đầu; 
Hóa nên khờ dại đã lâu, 

Đề cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay; 
Khác nào bèo bị gió quay, 

Linh đỉnh giữa biến dật dờ bờ sông: 

Xét con tội nặng chập chồng, 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này; 
Con xin sám hồi từ đây, 

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho; 
Tội xưa chăng hạn nhỏ to, 

Con nguyễn dứt cả, chăng cho thêm vào; 
Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn; 
Cho con khỏi chốn mê hồn, 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 13 


Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kè; 

Thoát vòng khổ não tối mê, 

Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thảnh thơi; 
Ngày nay dứt bỏ việc đời, 

Căn lành gieo giống chăng rời công phu; 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 

Con nguyễn giữ hạnh người tu thoát trần; 
Trước là độ lấy bốn thân, 

Sau giúp quyến thuộc được phân tiêu diêu; 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây; 

Tôi xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyền thuộc nơi đây cho tường; 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay; 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu; 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này: 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng: 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai; 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài. 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành; 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành. 

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian. 


KỆ TỰ SÁM HÓI (Reflection) 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 14 


Từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác 
Đầu do ba độc tham, sân sỉ 

Từ thân khẩu ý mà gây nên 
Tất cả nay tôi đều sám hồi. 


Vì lầm lạc và không minh mẫn nên tôi đã có hành 
động, lời nói, ý nghĩ sai lầm, làm thiệt hại và gây ra 
đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng lòng 
từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. (3 lần) 


Tôi xin thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có 
hành động, lời nói, và ý nghĩ sai lâm, làm thiệt hại và 
gầy ra đau khô cho tôi. (3 lần) 


Tôi xin thành thật tha thứ cho chính tôi, và nguyện từ 
nay làm lành, lánh dữ, giữ tâm trong sạch . (3 lần) 


KỆ GIẢI TRỪ OÁN THÙ 


Những oan øia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực 
của một bộ phận nào trên thân thể này) xin quý vị hãy 
từ bi nghe rõ. Từ vô số kiếp đến nay, vì tôi bị vô minh 
tham đắm, trôi lăn trong thế giới Ta Bà, trong nhiều 
kiếp luân hồi, trong lúc vô ý, đã làm tốn hại đến quý 
vị, khiến cho quý vị phải nhận khổ đau trong lục đạo 
luân hồi, tăng thêm biết bao phiền não. Tôi thường 
quán chiếu, thấy rõ tội chướng sâu nặng, vô cùng hối 
hận. Tất cả đều do tôi vì vô minh tạo nên. Đời này nhờ 
Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 15 


nguyện lực từ bỉ gia hộ của Phật, tôi được kết duyên 
pháp với Phật, tôi không quên quý vị. Thành khẩn hy 
vọng quý vị cùng chúng tôi học Phật, tu hành mau 
sớm thành chánh quả. Mong quý vị hãy tha thứ cho 
tôi.Nếu qUÝ vị nhất định muốn báo thù, tôi cũng 
không cách nào lẫn tránh, vì nhân đó do tôi tạo ra, 
nên phải chấp nhận quả báo, nhưng đối với quý vị 
cũng không có lợi ích øì, chỉ khiến quý vị khoái lạc 
nhất thời, nhưng quý vị không giải quyết được vấn đề 
căn bản, không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi 
thành khẩn mong quý vị cùng tôi học Phật, tỉnh tấn tu 
hành sẽ được thành Phật. Nếu chúng ta hoan hỷ tu 
tập, phát tâm Bồ Đề, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất 
nhiên đắc đạo tu thành chánh quả. 


KỆ SÁM HÓI GIẢI TRỪ OÁN THÙ 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang l6 


Kính lạy mười phương Phật 
Kính lạy thánh hiên Tăng 


Con thành tâm sám hối 
Tận đáy lòng ă ăn năn.. 
Từ (rong vô SỐ kiếp 
Cho đến tận ngày nay 
Do vô minh tham đắm 


Gây bao cảnh đọa đầy... 


Con vô cùng hồi hận 
Có ý hoặc vô tình 

Đã gây nhiều đau khổ 
Cho muôn loài chúng 
sinh. 

Những oan gia trái chủ 
Trong lục đạo luân hồi 
Xin từ bi nghe rõ 

Lời sám hỗi của tôi... 


Đời này nhờ nguyện lực 


Của đức Phật từ bi 
Tôi được kết duyên 
pháp 

Ngày đềm luôn hành 
trì... 

Xin quý vị thanh tịnh 
Cùng tôi hướng tâm về 
Đắng từ phụ đại giác 


Đề thoát khỏi đường mê. 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Tôi ngày đêm quán 
chiếu 

Rõ tội chướng sâu dày 
Vì đã làm tốn hại 

Đến quý vị xưa nay... 
Nào sát sanh hại mạng 
Nào trộm cắp, tà dâm 
Nói nhiều lời, dỗi trá... 
Có tâm ý hiểm thâm. 
Bởi không sợ nhân quả 
Nên rượu chè say sưa 
Vay xưa, nay phải trả 
Dấẫu lưới trời mỏng 
thưa. 

Đã khiến cho quý vị 
Tội nghiệp trong luân 
hồi 

Chịu quá nhiều đau khổ 
Chính tôi và do tôi! 
Xin sám hối mọi loài 
Từ cái kiến, con ong... 
Chúng sinh trong lục 
đạo 

Đã luân chuyền xoay 
vòng. 


Trang l7 


Mong tất cả tha thứ 
Nếu quý vị báo thù 

Tôi cũng không tránh 
vị 

Trả oán, chắng ích gì 
Chỉ nhất thời khoái lạc 
Trong tam độc, sân sỉ... 
Thân này là duyên hợp 
Của ngàn tỷ tế bào 
Một bộ phận nào đó 
Từ ân oán kiếp nào... 
Xin đối nghịch thành 
thuận 

Để giải thoát oán ân 
Hãy cùng tôi niệm Phật 
Niệm Pháp và niệm 
Tăng. 

Nguyện thành thật tha 
thứ 

Cho tất cả những ai 

Đã làm tôi đau khổ 
Trong chuỗi sanh tử dài 
Lần nữa tôi thành khẩn 
Mong quý vị hồi tâm 
Đời quá nhiều cay 
nghiệt 

Với chìm nỗi thăng 
trầm. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


được 

Xưa, lỡ vụng đường tu. 
Nhưng đối với quý 

Xin giũ bỏ phiền não 
Hãy phát tâm Bồ Đề 
Chúng sanh đều quyến 
thuộc 

Ân oán một vòng mê... 
Xin cùng tôi học Phật 
Luôn chánh niệm tương 
ưng 

Sẽ ra khỏi tam giới 
Thoát núi ám, mê rừng. 
Phước thọ được tăng 
trưởng 

Diệt chướng và tiêu tai 
Hãy hoan hỷ tu tập 
Quả chánh giác Như 
Lai. 

Xin hồi hướng công đức 
Thanh tịnh sám tiền 
khiên 

Đến oan øia, trái chủ... 
Cùng kết mối thiện 
duyên. 


Trang I6 


Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo 


Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn 
nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm 
hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, 
đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đây đủ, 
hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh 
đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, 
xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng 
cho thương tiếc. 


Kinh Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thự Quản Trang 19 


KỆ TỰ SÁM HÓI 


Kính bạch Đức Thế Tôn vì con là người thiểu trí, lầm 
lạc và không minh mân, nên đã phạm các tội lôi. 


Kính bạch Đức Thế Tôn sợ e con đã dễ duôi, không 
đem lòng thành kính, do thân khẩu, Ý của con bất tịnh 
mà phạm đến Phật, Pháp, Tăng. 


Kính bạch Đức Thế Tôn cầu xin xá các tội lỗi ấy cho 
con, bởi các tội lỗi ấy là sai quấy, để cho con được làm 
những việc lành từ nay về sau. 

(câu cuối Ba lẫn: Lân thứ hai, lần thứ ba) 


XIN THỌ TRÌ TAM QUY & TÁM GIỚI 
Phật tử đỗi diện trước vị thây truyền giới, Phật tử quỳ chắp 
tay đọc: 


Người xin giới đọc: 

- Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam 
quy và Tám giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích. 

- Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam 
quy và Tám giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích, lần thứ nhì. 

- Bạch chư đại đức Tăng! Chúng con xin thọ trì Tam 
quy và Tám giới nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích, lần thứ ba. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 20 


Vị Thây tỳ kheo: Xin quý hiền giả lập lại theo sau Sư. 
Hành giả: thưa Vâng. 


(Vị thầy đọc phần Tam quy & Tám giới, Phật tử đọc theo) 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (hành giả lập 
lại 3 lần) 


TAM QUY 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ hai 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ hai 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ hai 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. 


Tỳ Kheo:Phép Quy Y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy 
nhiều. 
Phật Tứ: Dạ, xin vâng! (lạy) 


TÁM GIỚI 


Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự sát sanh. 
Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự trộm cắp. 
Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự hành dâm. 
Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự nói dối. 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 2l 


Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự uống rượu và 
các chất say. 

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự ăn phi thời. 
Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự múa hát, đàn 
ca, vũ kịch, trang điểm, dùng nước hoa, hương liệu và 

đeo tràng hoa. 

Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sự nằm ngồi cao 
sang, quý đẹp. 


Người thọ giới nguyỆn: 

- Con xin thọ trì trọn đủ tám điều của đức Phật đã 
giáo truyền, hầu để vâng g1ữ hành theo cho 

được (rong sạch, mong cầu øieo được giống lành để 
thấy rõ Niết-bàn trong ngày vị lai. 

Thây truyền giới nhắc nhở: 

- Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam quy và Tám 
giới nơi Tam Bảo, hãy vâng giữ hành theo cho 
được trong sạch, chăng nên dễ duôi. 

Phật tứ đọc: Dạ, xin vâng! 


Thây truyền giới nói đến lợi ích của giữ giới: 

- Đức Thế Tôn đã có dạy : Tất cả chúng sanh được 
sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng 

sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng 
sanh được giải thoát nhập Niết-bàn cũng nhờ giữ giới. 
Bởi các cớ ấy, nên chư thiện tín hãy cố găng thọ 

trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. 


Phật tử thọ giới đọc: SAdhu, sädhu lành thay! 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 22 


NIỆM TƯỞNG VÀ TRI ẤN TAM BẢO 
(Chủ xướng tự phân câu ngắn, rôi đọc, đại chúng đọc 
theo) 


Đệ tửxinyên tịnh thân hành,cảm xúc và tưởng 
tri; vắng lặng tham sân, vọng hoặc; ngay khoảnh 
khắc trang nghiêm này, cúi đầu niệm tưởng và tri ân 
Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. 


Đệ tử xin phát nguyện: 

“- Trọn đời quy yđức Phật Thích Ca Mâu Ni Tôn 
Bảo â Ấy, nương tựa tự tánh sáng suốt, giác ngộ Ấy, 
nguyện không đi theo thượng đế, thánh thần, ma quỷ. 
vật tô do thế gian tôn xưng, ngụy tạo.” 


Đệ tử xin phát nguyện: 

“. Trọn đời quy yđức Pháp Bảo ấy, nương tựa tự 
tánhchân lýnhư (thậtấy, nguyện không đi 
theo những ác kiến và tà thuyết thế gian.” 


Đệ tử xin phát nguyện: 

“. Trọn đời quy y đức Tăng Bảo ấy, nương tựa tự 
tánh phẩm chất trong sạch và hiền thiện ấy, nguyện 
không đi theo bạn đảng xấu ác thế gian.” 


QUY Y TAM BẢO 
Phàm tu Phật, buối đầu sống Đạo 


Phải quy y Tam Bảo làm căn 
Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 23 


Nguyện theo đức Phật, Pháp, Tăng 

Có nơi nương tựa vĩnh hằng, an vui! 

Thọ Ngũ giới, học điều nhân đức 

Học từ bi, chân thật, hiền lành 

Chớ nên giết hại chúng sanh 

Rời xa bất chánh, viên thành thiện tâm. 
Phải sáng suốt mê lầm thấy rõ 

Nguyện từ nay ác nhỏ không làm 

Lành thay: Vô hận. vô tham 

Thanh lương đức hạnh, thành toàn phúc duyên. 
Nẻo ác đạo: Bốn miền đóng lại 

Cửa trời, người bảy cõi thênh thang 

Học thêm bồ thí, cúng dàng 

Tịnh tâm niệm Phật, mọi đàng mọi hay. 
Bạn đồng đạo chỉ bày thêm nữa 

Với Thiện nam, Tín nữ dắt dìu 

Người đi trước, kẻ đi sau 

Con đường chân phúc, khô cầu mới nên. 
Chí tu học, vững bền một dạ 

Giữ đức tin chắng ngã, chắng lay 

Lại thêm học Đạo, tầm thầy 

Mở mang trí tuệ, tháng ngày cần chuyên. 
Cầu đức Phật ân triêm đại độ 

Rải từ bi gia hộ chúng con 

Tấn tu bất thối, chắng sờn 

Hầu khai pháp nhãn, thiệt chơn tỏ tường. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 24 


TỪ BI NGUYỆN 


Nguyện cầu tám hướng, mười phương 
Chúng sanh ba cõi, sáu đường an vui 
Dứt trừ oan trái nhiều đòi 

Bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan 
Rời xa nhiễu hại, nguy nan 

Bỏ lòng hẹp lượng, mưu toan lợi cầu 
Chúng sanh ít bệnh, sống lâu 

Thành tựu đây đủ phước sâu, đức dày 
Nguyện cho an lạc từ nay 

Dứt trừ khổ não, đắng cay, oán hờn 
Dứt trừ kinh sợ, tai ương 

Bao nhiêu hoạn nạn, ưu phiên từ ly 
Ngưỡng cầu Tam Bảo chứng tri 

Sông đời thanh hạnh, từ bỉ vẹn toàn (lạy). 


Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 25 


TÁM ĐIÊU GIÁC NGỘ 


Là đệ tử Phật 
Thường phải hết lòng 
Ngày đêm tụng niệm 
Tám điều giác ngộ 
Một là luôn nhớ 

Thế gian vô thường 
Đất nước mong manh 
Bốn đại khổ không 
Ngũ ấm vô ngã 

Sinh diệt biến đối 
Giả dối không chủ 
Tâm là nguồn ác 
Thân là rừng tội 
Quán chiếu như thế 
Dân lìa sinh tử. 

Hai là giác ngộ 

Muốn nhiều là khổ 
Sinh tử nhọc nhằn 
Đều do tham dục 

Ít muốn nhàn hạ 
Thân tâm thảnh thơi. 
Ba là ghi rõ 

Lòng dục không cùng 
Tìm kiếm chắng ngừng 
Thêm lớn tội lỗi 

Bồ Tát trái lại 
Thường niệm vừa đủ 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Sống nghèo hành đạo 
Xem tuệ giác là 

Sự nghiệp duy nhất. 
Bốn là giác ngộ 

Vì tính lười biếng 
Nên bị đọa lạc 

Phải tỉnh tiễn tu 

Phá giặc phiền não 
Hàng phục bốn ma 
Thoát ngục ấm giới. 
Năm là giác ngộ 

Chỉ vì sỉ mê 

Nên có sinh tử 

Bồ Tát thường nhớ 
Học rộng nghe nhiều 
Nuôi dưỡng trí tuệ 
Thành tựu biện tài 
Giáo hóa chúng sanh 
Khiến cho mọi người. 
Được niềm vui lớn. 
Sáu là giác ngộ 

Chỉ vì nghèo khổ 
Mà nhiều oán hận 
Tạo nhiều duyên ác 
Bồ Tát bố thí 

Không nệ oán thân 
Xóa bỏ thù hận 
Không ghét kẻ ác. 


Trang 26 


Bảy là giác ngộ 
Năm thứ dục lạc 
Gây thành tội nạn 
Người đã xuất gia 
Tuy ở cối tục 
Không nhiễm thói đời 
Pháp khí chỉ là 

Ba y một bát 

Chí nguyện xuất trần 
Giữ đạo thanh bạch 
Phạm hạnh cao vời 

Đem lòng từ bi 

Đối với muôn loại. 

Tám là giác ngộ 

Ngọn lửa sinh tử 

Đang cháy hừng hực 
Thống khổ vô biên 

Phát tầm đại thừa 

Độ cho tất cả 

Nguyện thay chúng sanh 
Chịu vô lượng khổ 
Khiến cho muôn loài 
Hoàn toàn đạt tới 
Niềm vui to lớn 
Tám điều nói trên 
Các bậc đại nhân 
Phật và Bồ Tát 
Đã giác ngộ được 
Các ngài tinh tân 
Kinh Tụng Hằng Ngày 


Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Hành đạo theo đó 
Tăng trưởng từ bỉ 
Phát triển trí tuệ 
Cuỡi thuyền pháp thân 
Tới bến Niết Bàn 

Sau khi trở về 

Trong cối sinh tử 
Các vị sử dụng 

Tám điều nói trên 

Đề mà khai đạo 

Cho chúng sinh thấy 
Cái khổ sinh tử 

Tâm lìa ngũ dục 

Vào con đường thánh 
Nếu đệ tử Phật 

Đọc tụng quán chiếu 
Tám điều nói trên 
Thì trong mỗi giây 
Diệt vô lượng tội 
Tiến về giác ngộ 

Mau thành chánh giác 
Vĩnh viễn xa lìa 

Cõi sinh tử khổ 

Và thường trú mãi 
Nơi cõi an lạc. 


KINH ĐIÊM LÀNH 
TÓI THƯỢNG 
Trang 27 


Chw Thiên hỏi: 

Nhiều Thiên tử và 
người, 

Suy nghĩ đến điềm lành, 
Mong ước và đợi chờ, 
Một nếp sống an toàn, 
Xin Nøài hãy nói lên, 


Về điềm lành tối thượng. 


Đức Phật giảng: 

Không gân kẻ ngu sỉ, 
Thân cận người hiền 
trí, 

Cúng dường bậc xứng 
đáng, 

Là điềm lành tối thượng 


Ở trú xứ thích hợp, 

Quá khứ tạo nhân lành, 
Hướng tâm theo lẽ 
chánh, 

Là điềm lành tối thượng 


Học nhiều, nghề nghiệp 
giỏi, 

Giới luật biết tu tập, 

Có những lời khéo nói, 
Là điềm lành tối thượng 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Hiếu dưỡng mẹ và cha, 
Biết nuôi nắng vợ con. 
Việc làm không xung 
khắc, 

Là điềm lành tối thượng 


Bồ thí, hành đúng pháp, 
Giúp quyến thuộc họ 
hàng, 

Hành xử không tỳ vết, 
Là điềm lành tối thượng 


Ghê sợ, tránh điều ác 
Không nghiện ngập 
rượu chè, 

Tinh tấn hành 

thiện pháp. 

Là điềm lành tối thượng 


Luôn lễ độ, khiêm cung, 
Biết đủ và biết ơn, 

Đúng thời, mong nghe 
Pháp, 

Là điềm lành tôi thượng. 


Luôn kham nhẫn, phục 
thiện, 

Đảnh lễ bậc Sa-môn, 
Trang 2Š 


Đúng thời, học hói Pháp, 
Là điềm lành tôi thượng 


Tiết giảm, sống phạm 
hạnh, 

Thấy chân lý nhiệm 
mâu. 

Thực chứng quả Niết 
Bàn 

Là điềm lành tối thượng 


Khi va chạm việc đời, 
Tâm chăng động, chăng 
sâu, 

An vui, không phiền 
não, 

Là điềm lành tối thượng 


Ai làm được như thế, 
Đến đâu không thối lui, 
Về đâu cũng an toàn, 
Những điềm lành tôi 
thượng. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 29 


NĂM ĐIÊU QUÁN TƯỞNG 


Thế Tôn lời dạy tỏ tường 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 
Ta đây phải có sự già 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn 
Ta đây bịnh tật phải mang 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành 
Ta đây sự chết sẵn dành 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ 

Ta đây phải chịu phân ly 

Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà 

Ta đi với nghiệp của ta 

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình 

Theo ta như bóng theo hình 

Ta thọ quả báo phân minh kết thành. 


KỆ HÒI HƯỚNG ĐÉN CHƯ THIÊN 


Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
Long vương thần lực có nhiều 

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi 

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi 

Các bậc Thây tổ an vui lâu dài 

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bên lâu 
Chúng tôi vui thú đạo mầu 

Tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sinh. (lạy) 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 30 


KỆ HÒI HƯỚNG 


Xin cho sự phước lành mà tôi đã trong sạch làm đây, 
hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô 
nhiễm ngủ ngâm nơi tâm, trong ngày vị lai. 


KỆ HÒI HƯỚNG ĐÉN CHÚNG SANH 


Ngưỡng mong hồi hướng phước này 

Trọn cùng tam giới muôn loài chúng sanh 
Mẹ cha, quyền thuộc xa gần 

Hiện tiền, quá vãng muôn phần phước duyên 
Cầu xin hộ pháp, chư thiên 

Phát tầm hoan hỷ báo truyền giúp cho 

Thảy đều hướng vị cam lồ 

Đạo căn bất thối, tâm vô khổ sâu 

Lời vàng Chư Phật thâm sâu 

Thắm nhuân trăm họ, năm châu thái bình 
Nguyện cầu tất cả sinh linh 

Đồng nương Chánh Pháp quang mỉnh chân truyền 
Tín tâm giữ trọn một niềm 

Vun bồi phúc huệ, tròn duyên đạo mầu. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 3l 


THẬP NGUYỆN 


Nguyện cầu Tam Bảo từ hăng độ, 
Nguyện thoát ba tai nước, lửa, binh, 
Nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, 
Nguyện cho nhân loại ráng tu hành 
Nguyện øìn tam học Giới - Định - Tuệ 
Nguyện đoạn Tham - Sân - Sỉ độc sanh 
Nguyện giải căn nhân Sanh Tử khổ 
Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh 
Nguyện tu tỉnh tấn không giải đải 
Nguyện sao đạo quả sớm viên thành. 


PHỤC NGUYỆN PHẬT ĐẠO 


Nguyện đem tâm thanh tịnh 

Cầu tam giới chúng sanh 

Thoát ly luân hôi khổ 

Phật đạo tự viên thành (3 lạy, xong khóa lễ). 


KỆ KHUYÊN TU 
(tụng câu siêu) 


Việc trần thế, khuyên ai phải gẫm 
Danh mà chỉ, lợi lắm mà chỉ 

Bả công danh, bọt nước ra gì 

Mùi phú quý, vầằng mây tan hợp. 


Sang cho mấy cũng rồi một kiếp 
Giàu đên đâu cũng hưởng một đời 
Lễẽ tử sanh đeo đuôi kiêp người 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 32 


Thân tứ đại lẫy đâu làm chắc. 


Kìa sanh tử thấy liền trước mắt 
Chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân 
Tắm thân này vốn chỉ giả thân 
Nay còn đó, mai chưa chắc được. 


Phân nỗi bệnh, nỗi già thúc phược 
Sống trên đời, sống được bao lâu 
Mới tóc xanh kế đã bạc đầu 

Rồi lại đến gò hoang một nắm. 


Ôi! Hơi thở khí nhân duyên mượn tạm 
Một sớm vô thường trả lại thôi 

Muôn việc đều nương mấy tắc hơi 

Hơi vừa dứt, việc đời cũng dút. 


Nào sự nghiệp, nhân thân, tài vật 
Nhắm mắt rồi, lại năm tay không 
Sanh giả không, hè, tử giả không 

Đắt nước lửa có đâu tôn tại. 

Rồi tử sanh, luân hồi mãi mãi 

Nghiệp nỗi trôi theo bể khổ trầm luân 
Gẫm ngán thay định luật vô thường 


Khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. 


Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt 
Cầu nương theo giáo pháp Phật-đà 
Dốc một lòng tự giác, giác tha 

Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 33 


Hành Bát Chánh hướng về đạo, quả. 


Kíp thức tỉnh, mê đồ buông xả 

Thôi đắm say, huyễn hoá hông trần 
Ly não phiền, Phật cảnh cao đăng 
Thành chánh quả, Vô Sanh Bắt Diệt. 


KỆ THÍNH PHÁP SƯ 
(Tóm Tăt£) 


Kính thành dâng cúng hoa hương 
Thỉnh Sư thuyết pháp noi đường từ bi. 
Hàng thiện tín mê sỉ trần cảnh 

Nghiệp bốn bề, nặng gánh lo toan 

Ít khi tâm trí rảnh rang 


Não phiên kêt buộc. sần tham còn nhiêu. 


Ai thính Pháp. người nghèo được ngọc 
Nghe Pháp nhiều, Chư Phật ngợi khen 
Mẹ cha, quyến thuộc bình yên 

Đường đi, lối lại nhân duyên rõ ràng. 
Thỉnh Pháp Sư đăng đàn, thuyết giáo 
Quy nơi đây, tâm đạo tín thành 
Ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành 
Ngưỡng cầu gieo hạt Vô Sanh Bồ Đè. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 34 


KỆ HÒI HƯỚNG SAU KHI NGHE PHÁP 


Giải thoát pháp bảo nên hành, 

Đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đày. 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài, 

Pháp thiện trí thức các Ngài mở mang. 
Bậc tu xin được bình an, 

Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, 

Những quả lợi ích kết mau kịp thì. 

Cầu xin Pháp bảo hộ trì, 

Cho người tu đã qui y Phật rồi. 

Xin cho cả thảy chúng con, 

Tần hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền 


KỆ TÁC BẠCH TRAI TĂNG - ĐẶT BÁT 


1. Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu an, cầu siêu thông 
thường. 

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn 

Hôm nay tâm ý chúng con chí thành 

Hương trầm hoa trái sắm sanh 

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri 

Bánh cơm vật thực, phụ tùy 

Trai Tăng thiết lễ, kính quỳ cúng dâng 

(GIeo duyên đặt bát...) 

Ngưỡng cầu bỉ đức tôn ân 

Khởi tâm tiếp thọ bội phần hỷ hoan 

Tụng kinh chú nguyện bình an 

Hộ trì gia đạo tiêu tan họa hiềm 

Kinh TụngHằngNgày TuệTâmThiuThưQuán  Trang35  - 


Nạn tai, tật bệnh, oan khiên 

Bao nhiêu xấu dữ, buôn phiền ra đi 

Lại thêm niệm lực gia trì 

Hương linh quyền thuộc sinh vỉ nhẹ nhàng 
Thoát vòng khổ ải buộc ràng 

Trời, người phước báu mãn toàn hữu vi! 
Chúng con bái bạch thứ nhì (xá) 

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành...(lạy). 


6. Thỉnh trai Tăng hoặc đặt bát cầu an,câu siêu đặc 
biệt. 

(Có thêm tứ sự, y cả-sq) 

Ngưỡng bạch đại đức chư tôn 

Hôm nay tầm ý chúng con chí thành 
Hương trầm hoa trái săm sanh 

Linh thiêng Tam Bảo trọn lành chứng tri 
Bánh cơm vật thực, phụ tùy 

Tịnh tâm, tứ sự, tăng y đủ đây 

Hai hàng cận sự quanh đây 

Trai Tăng thiết lễ, tận tay cúng dường 
(GIeo duyên đặt bát...) 

Ngưỡng cầu bi đức vô lường 

Khởi tâm tiếp thọ, cát tường, hỷ hoan 
Tụng kinh chú nguyện bình an 

Hộ trì gia đạo tiêu tan họa hiềm 

Nạn tai, tật bệnh, oan khiên 

Bao nhiêu xấu dữ, buôn phiền ra đi 

Lại thêm niệm lực gia trì 

Hương linh quyền thuộc sinh vi nhẹ nhàng 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 36 


Thoát vòng khổ ải buộc ràng 

Thọ sanh an lạc, cao sang trời người 

Mẹ cha thây tổ nhiều đời 

Lộc đây, phước đủ - mãn thời pháp duyên 
Thánh mầu, quả vị kề bên 

Hoa hương giải thoát - đạo thiền vô vi! 
Chúng con bái bạch thứ nhì (xá) 

Thứ ba bái bạch trí tri lòng thành...(lạy). 


KỆ HỎI HƯỚNG ĐÉN NGẠ QUỶ 


Khi ta tưởng đến ân nhân 

Họ đã quá vãng, là thân quyến mình 
Nehĩ từ quá khứ lai sinh 

Vốn là bè bạn, nghĩa tình gần xa 

Bà con, thiết cốt thịt da 

Họ đã giúp đỡ cho ta rất nhiều 

Ân cần, nhắc nhở mọi điều 

Lại còn đùm bọc, thương yêu hết mình 
Bây giờ đáp tạ ân tình 

Ta nên thiết lễ nguyện kinh cho người 
Thành tâm Tăng chúng thỉnh mời 

Vật thực trai soạn tô lời cúng dâng 
Các ngài thọ nhận phước phân 

Tụng kinh hồi hướng xa gần hữu duyên 
Oai đức Tăng Bảo siêu nhiên 

Hương linh các cõi, các miền hỷ hoan 
Đại bi, đức Phật bảo ban 

Kết quả như ý đến hàng hương linh 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 37 


Chớ nên cỗ tiệc linh đình 

Cũng đừng than khóc, luy mình không nên 
Muộn sầu, thương tiếc, ưu phiền 

Thảy đều vô ích, trí hiền cười ta 

Uy đức, uy lực Tăng-già 

Chư linh hưởng phước, lìa xa khổ nàn 

Đây là chân thật, lời vàng 

Thiện nam, tín nữ hai hàng nhớ ghi! 


KỆ HÒI HƯỚNG ĐÉN THÂN BẰNG QUYÉN 
THUỘC 


Xin cho quyến thuộc chúng tôi 

Quyến thuộc tất cả mọi người thân nhân 
Hương linh cảnh giới xa gần 

Về đây thọ hưởng phước phần sinh an. 


Do nhờ oai lực của phước đức mà chúng con đã tạo 
đây, xin hồi hướng quả phước lành này đến những các 
bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông, bà, cha, mẹ 
cửu quyền thất tổ nội ngoại hai bên nhiều đời nhiều 
kiếp và hiện tại này đã quá vãng. 


Xin các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về 
nơi nhàn cảnh hưởng được sự an vui và hạnh phúc, 
nhất là mong cho trở nên người chánh kiến tu hành 
tinh tấn, làm lành lánh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, 
xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc. tai 
qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gặp cả 5 pháp chúc 
Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 3ö 


mừng là Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí 

tuệ sáng suôt, cùng 3 cảnh phước báu là cảnh Người, 
cảnh Trời, cảnh đại Niệt bàn, xin cho được thành tựu 
như ý. 


Do sự phước báu mà chúng tôi đã trong sạch làm đây 
xin hồi hướng đến thân bằng quyền thuộc đã quá 
vãng, cầu mong cho các vị âầy hằng được yên vui. (3 
lần) 


KỆ BÓ CÁO (CHO THÍ CHỦ) HOAN HỶ 
Khi thầy T) khưu hoặc Sa di thọ lãnh một vật chỉ nơi thí 
chủ rồi, hoặc thọ thực xong, thì vị Sư trưởng khởi đầu 
tụng bài phúc chúc như vây: 


Các con đường nước đầy đủ, 

nhứt là sông và rạch làm cho biến được đây đủ, 

cũng như sự bố thí mà thí chủ đã làm 

trons lúc hiện tại đây, 

Cầu xin cho đặng kết quả 

đến những người đã quá vãng. 

Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, 

cho được mau thành tựu kịp thời đến người. 

Cầu xin những sự suy xét chơn chánh 

cho được tròn đủ đến người. 

Như trăng trong ngày Rằm. 

(Bằng chắng vậy) cũng như ngọc Ma-ni chiếu sáng rỡ 
ràng là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao 
của người đều được như nguyện. 

Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 39 


Cầu xin cho tất cả sự rủi ro 

của người đều được xa lánh. 

Cầu xin cho tất cả tật bịnh 

của người đều được dứt khỏi. 

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 

Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. 

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro 

của người đều được xa lánh. 

Cầu xin cho tất cả tật bịnh 

của người đều được dứt khỏi. 

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 

Câu xin cho người được an vui trường thọ. 

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro 

của người đều được xa lánh. 

Cầu xin cho tất cả tật bịnh 

của người đều được dứt khỏi. 

Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. 

Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. 

Cả 4 Pháp chúc mừng là: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, 
Sức mạnh, hằng thêm đến người, là người năng 
nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam-Bảo và có 
lòng tôn kính các bậc tu hành tỉnh tấn nhúứt là bậc trì 
Giới, và bậc Trưởng lão. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 40 


KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN 
(Kệ Khai Kinh) 


Do Đại Phạm Thiên 
Sa-ham-pa-tí 

Thỉnh cầu Đức Phật 
Thuyết pháp cao thượng 
Giảng Tứ Thánh Đề 
Là pháp dẫn đến 
Chứng ngộ Niết-bàn 
Bài kinh Phật thuyết 
Ở tại Vườn Nai 

Cho nhóm năm vị 
Ngài Kiều Trần Như 
Chư thiên, Phạm thiên 
Vô cùng hoan hỷ 

Bài kinh vi diệu 

Thành tựu lợi lạc 
Chúng sanh hai cõi 
Tại thế, siêu thế 

Bạch chư hiền giả 

Do lợi ích thù thắng 

Sự chúng ngộ đạo quả 
Của tất cả chúng sanh 
Nay chúng tôi đọc tụng 
Kinh Chuyển Pháp Luân ấy. 


Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thự Quản Trang 41 


KINH CHUYÊN PHÁP LUẦN 
(Chính Kinh) 
Như vậy, tôi nghe 
Một thời Thế Tôn 
Ngự vườn Lộc Giả 
Gần Ba La Nại 
Lúc â Ấy đức Phật gỌI 
Nhóm ngài Kiều Trần Như 
Gồm năm thầy Tỳy-khưu 
Bi mẫn dạy răng: 
“Này các thầy T-khưu! 
Có hai pháp thái quá 
Hai pháp cực đoan 
Hạnh tu thấp thỏi 
Của người thiểu trí 
Phàm bậc xuất gia 
Chắng nên xu hướng 
Chắng nên hành theo: 
Một là lợi dưỡng 
Là pháp hèn hạ 
Thế gian say đắm 
Pháp của phàm nhơn 
Chắng phải cao nhơn 
Vô ích, vô nghĩa! 
Hai là khổ hạnh 
Tự hành hạ mình 
Thân tầm bạc nhược 
Khắc khổ đoaạ đày 
Nhục hình đau đớn 
Vô ích, vô nghĩa! 


Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 42 


Này các thầy Tỳ-khưu! 
Pháp tu chơn chánh 
Dành cho kẻ trí 

Phải biết yêm ly 

Hai cực đoan ấy 

Hai thái quá ấy 

Theo Con Đường Giữa 
Gọi là Trung Đạo 

Như Lai tu chứng 
Tăng tiến, viên mãn 
Pháp sanh tuệ nhãn 
Thấy rõ thực tướng 
Phân minh, an tịnh 
Thành tựu trí tuệ 

Vô lậu, giải thoát 

Diệt tận vô mỉnh 
Chấm dứt đau khố. 
Này các thầy Tỳ-khưu! 
Pháp tu chơn chánh 
Dành cho kẻ trí 

Là pháp Trung Đạo 
Lộ trình Bát Chánh 
Tám nẻo cao thượng 
Như Lai tu chứng 
Tăng tiến, viên mãn 
Pháp sanh tuệ nhãn 
Thấy rõ thực tướng 
Phân minh, an tịnh 
Thành tựu trí tuệ 

Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 43 


Vô lậu, giải thoát 

Diệt tận vô minh 

Chấm dứt đau khỗ. 
Này các thầy Tỳ-khưu! 
Sanh, lão, bệnh, tử: Khổ 
Câu bắt đắc: Khổ 

Ái biệt ly: Khổ 

Oán tăng hội: Khổ 
Chấp thủ ngũ uấn: Khổ 
Chúng gồm tám khổ 
Hiện hữu thế gian 

Chi phối chúng sanh 
Ba cối, sáắu đường 
Thành vô lượng khổ 
Gọi là Khổ Đề. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 
Cái øì nguyên nhân 
Làm nên Khổ Đế? 

Như Lai thấy rõ 

Như Lai biết rõ 

Bởi do ái dục 

Tạo kiếp sống mới 

Đeo níu cảnh giới 
Tham muốn. khát khao 
Tham muốn cõi Dục 
Tham muốn cõi Sắc 
Tham muốn Vô sắc 
Gọi là Tập Đế. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 
Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 44 


Không còn chấp thủ 

Đoạn lìa ái dục 

Diệt tận các khổ 

Chấm dứt Tập Đề 

Đưa đến an tịnh 

Diệt tận vô minh 

Thành tựu Niết-bàn 

Gọi là Diệt Đề. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 

Lộ trình Diệt Đề 

Lộ trình Võ sanh 

Lộ trình Giải thoát 

Lộ trình Trung Đạo 

Như Lai thấy rõ 

Như Lai biết rõ 

Là Bát Chánh Đạo 

Tám nẻo cao thượng: 

Chánh Kiến, Chánh Tư Duy 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp 
Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn 
Chánh Niệm, Chánh Định 

Gọi là Đạo Đề. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 

Rốt ráo Đạo Đề 

Viên mãn Đạo Đề 

Như Lai tu chứng 

Như Lai đại ngộ 

Tuệ nhãn phát sanh 

Tuệ biết không sai lầm phát sanh 
Kinh Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thự Quản 


Trang 45 


Tuệ đoạn tuyệt hoài nghỉ phát sanh 
Đưa đến phân minh 

Đem lại an tịnh 

Thành tựu trí tuệ 

Vô lậu giải thoát 

Diệt tận vô minh 

Chấm dứt đau khổ 

Như Lai tuyên bồ 

Pháp chưa được nghe 

Pháp chưa từng thấy 

Là Khổ, Tập, Diệt, Đạo 

Là Tứ Thánh Diệu Đế. 

Nầy các thầy Tỳ-khưu! 

Như Lai đã từng 

Thấy rõ Khổ Đề 

Dập tắt Tập Đề 

Thành tựu Diệt Đề 

Viên mãn Đạo Đề 

Như Lai tu chứng 

Như Lai đại ngộ 

Tuệ nhãn phát sanh 

Tuệ biết không sai lầm phát sanh 
Tuệ đoạn tuyệt hoài nghỉ phát sanh 
Đưa đến phân minh 

Đem lại an tịnh 

Thành tựu trí tuệ 

Vô lậu giải thoát 

Diệt tận vô mỉnh 

Chấm dứt đau khổ 

Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 46 


Vô thượng an ồn 

Cứu cánh Niết-bàn. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 

Giữa chúng chư thiên 

Ma quân, Phạm vương 

Sa-môn, Bà-la-môn 

Nhất thiết chúng sanh 

Chẳng ai thấy biết 

Minh bạch, thông suốt 

Nguyên nhân đau khô 

Con đường thoát khổ 

Bằng đức Như Lai 

Như Lai được gọi 

Vô Thượng Chánh Đắng 

Chánh Giác, Biến Tri. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 

“Rốt ráo Đạo Đề 

Viên mãn Đạo Đề 

Như Lai tu chứng 

Như Lai đại ngộ 

Tuệ nhãn phát sanh 

Tuệ biết không sai lầm phát sanh 
Tuệ đoạn tuyệt hoài nghỉ phát sanh 
Đưa đến phân minh 

Đem lại an tịnh 

Thành tựu trí tuệ 

Vô lậu giải thoát 

Diệt tận vô mỉnh 

Chấm dứt đau khổ 

Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 47 


Vô thượng an ồn 

Cứu cánh Niết-bàn 
Chắng còn lay động 
Chắng còn biến đổi 

Sự sanh đã tận 

Phạm hạnh đã thành 
Những øì nên làm 

Như Lai đã làm 

Kiếp này kiếp chót 
Chẳng còn tái sanh 
Luân hồi ba cõi”. 

Thế Tôn thuyết giảng 
Chuyển Pháp Luân kinh 
Năm thầy Tỳ-khưu 
Hoan hỷ tín thọ 

Trong khi Phật dạy 
Kinh Vô Thượng này 
Thầy Kiều Trần Như 
Đắc được pháp nhãn 
Chứng đạo Tu-đà-huờn 
Ngài biết rõ rằng 

Cái øì duyên sanh 

Ấy do duyên diệt. 

Thế Tôn thuyết giảng 
Chuyển Pháp Luân kinh 
Tất cả chư thiên 

Ngự trên địa cầu 

Đồng tâm ca ngợi 

Hoan hỷ tán thắn 

Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 46 


Bánh xe Pháp này 

Bánh xe Vô Thượng 

Tất cả chư thiên 

Ma quân, Phạm vương 
Sa-môn, Bà-la-môn 
Nhất thiết chúng sanh 
Đều không giảng được 
Duy chỉ Như Lai 

Vô Thượng Chánh Đắng 
Chánh Giác, Biến Tri 
Ngài đã giảng giải 

Minh bạch, thông suốt 
Tại vườn Lộc Giả 

Gần Ba-la-nai. 

Thế Tôn thuyết giảng 
Chuyển Pháp Luân kinh 
Tứ Đại Thiên Vương 
Được nghe, được biết 
Chư thiên địa cầu 

Ca ngợi, tán thán 

Nhất loạt đồng tâm 
Hưởng ứng ca ngợi 
Hoan hỷ tán thắn 

Rồi cả mười phương 
Chư thiên Dạ-ma 
Đao-lợi, Đâu-suất 

Cùng Hóa Lạc Thiên 
Tha Hóa Tự Tại 

Nhất loạt đồng tâm 

Kinh Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thự Quản 


Trang 49 


Hưởng ứng ca ngợi 
Hoan hỷ tán thắn. 

Vọng đến Sắc giới 

Phạm thiên nghe được 
Nhất loạt đồng tâm 
Hưởng ứng ca ngợi 
Hoan hỷ tán thán. 

Bánh xe Pháp này 

Bánh xe Vô Thượng 

Tất cả chư thiên 

Ma quân, Phạm vương 
Sa-môn. Bà-la-môn 
Nhất thiết chúng sanh 
Đều không giảng được 
Duy chỉ Như Lai 

Vô Thượng Chánh Đắng 
Chánh Giác, Biến Tri 
Ngài đã giảng giải 

Minh bạch, thông suốt 
Tại vườn Lộc Giả. 

Thế Tôn thuyết giảng 
Chuyển Pháp Luân kinh 
Chỉ trong nháy mắt 
Mười ngàn thế giới 
Thảy đều rung động 
Mười phương, ba cõi 
Chiếu diệu hào quang 
Vô cùng, vô tận 

Lúc ấy đức Phật 

Kinh Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thự Quản 


Trang 50 


Đắng Đại Pháp Vương 
Vô Thượng Chánh Đắng 
Chánh Giác, Biến Tri 
Ngự trên bồ-đoàn 

Bảo tọa liên hoa 

Trung tâm địa cầu 

Cất tiếng nói rằng: 
Thây Kiều Trần Như 
Là vị Thích Tử 

Con của Như Lai 

Sống trong Chánh Pháp 
Trong dòng giải thoát 
Cứu cánh Niết-bàn 

Sự sanh đã tận 

Phạm hạnh đã thành 
Những øì nên làm 

Vị ấy đã làm 

Kiếp này kiếp chót 
Chẳng còn tái sanh 
Luân hồi ba cõi.” 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
(Kệ Khai Kinh) 


Sau khi Chuyển Pháp Luân 
Vào ngày rằm tháng sáu 
Tại I-si-pa-ta-na 

Gần Ba-la-nai, 

Nhóm năm vị Tỳ-khưu 


Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 5Ï 


Đã tuần tự chứng đắc 

Quả vị Nhập lưu, 

Bài kinh này Phật thuyết 

Nhằm ngày thứ năm 

Của tuần trăng xuống 

Vì mục đích giác ngộ 

Này quý vị thiện trí 

Nay chúng tôi tụng đọc kinh ấy. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
(Chính Kinh) 


Như vậy, tôi nghe 

Một thời Thế Tôn 

Ngự vườn Lộc Giả 

Gần Ba-la-nai 

Lúc ấy, Đức Phật dạy 
Nhóm ngài Kiều Trần Như 
Về Kinh Vô Ngã Tướng. 
“Này các thầy Tỳ-khưu! 
Phải thấy như thực rằng 
Sắc uẫn là vô ngã 

Không phải là của ta 
Chắng do ta sở hữu 

Nếu sắc uẫn chắng phải ta 
Chẳng do ta làm chủ 

Uấn ấy hằng đau khổ 

Vì người đời không thể 
Bảo sắc uẫn thế này 

Kinh Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 52 


Cầu sắc uẫn thế kia 

Tùy theo ý thích người 

Tùy theo người ước nguyện”. 
“Này các thầy Tỳ-khưu! 
Không chỉ có sắc uần 

Mà thọ, tướng, hành, thức 
Năm uẫn tạo hành nghiệp 
Của tất cả chúng sanh 

Các uẫn ấy là vô ngã 

Không phải là của ta 

Chắng do ta sở hữu 

Nếu các uẫn chẳng phải ta 
Chẳng do ta làm chủ 

Các uẫn ấy hằng đau khổ 

Vì người đời không thể 

Bảo các uẫn thế này 

Cầu các uẫn thế kia 

Tùy theo ý thích người 

Tùy theo người ước nguyện”. 
Lại nữa, 

Này các thầy Tỳ-khưu! 

Sắc uấn là vô thường 

Pháp nào vô thường 

Pháp ấy đau khổ 

Sắc uẫn là vô thường 

Biến hoại, đối khác 

Theo lẽ thông thường 

Nên chăng thế nào 

Sắc uẫn là ta 

Kinh Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 53 


Tự ngã của ta. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 
Không chỉ sắc uần 

Mà thọ, tưởng, hành, thức 
Cũng thấy như thực 
Chúng là vô thường 
Biến hoại, đối khác 
Theo lế thông thường 
Nên chắng thế nào 

Ngũ uấn là ta 

Tự ngã của ta. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 
Tất cả sắc uẫn 

Quá khứ, hiện tại 

Cho đến vị lai 

Bên trong, bên ngoài 
Thô thiển, vi tế 

Thù thắng, hạ liệt 

Dẫu gần, dẫu xa 

Phải thấy như thực 

Uấn là uẫn thôi 

Trực nhận chân lý 

Thấy bằng chánh trí 
Thực tướng như vầy 
Sắc uẫn vô ngã 

Không phải là ta 

Tự ngã của ta. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 
Không chỉ tất cả sắc uẫn 
Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 54 


Mà thọ, tưởng, hành, thức uẫn 
Quá khứ, hiện tại 

Cho đến vị lai 

Bên trong, bên ngoài 

Thô thiển, vi tế 

Thù thắng, hạ liệt 

Dẫu gần, dẫu xa 

Phải thấy như thực 

Uẩn là uẫn thôi 

Trực nhận chân lý 

Thấy bằng chánh trí 

Thực tướng như vây 

Ngũ uẫn vô ngã 

Không phải là ta 

Tự ngã của ta. 

Này các thầy Tỳ-khưu! 

Các bậc Thanh Văn 

Được nghe và thấy 

Như thực thế rồi 

Sanh tâm nhàm chán 

Sanh tâm yếm ly 

Đối với sắc uẫn 

Với thọ, tưởng, hành, thức uẫn 
Bời do nhàm chán 

Bởi nhờ yếm ly 

Vị ấy ly tham 

Tâm được giải thoát 

Khi tâm giải thoát 

Vị ấy chứng đắc 

Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản 


Trang 53 


Thắng tuệ vô ngại 
Thắng tuệ giải thoát 
Vị ấy biết rằng 

Sự sanh đã tận 

Phạm hạnh đã thành 
Những øì nên làm 

Vị ấy đã làm 

Không còn đau khổ 
Chắng còn tái sanh 
Luân hồi vô định”. 
Thế Tôn bi mẫn 
Thuyết giảng như vậy 
Năm thây Tỳ-khưu 
Hoan hỷ tín thọ 

Tâm được giải thoát 
Vi tế phiền não 
Không còn chấp thủ 
Vô thượng an ốn 
Khỏi các khổ ách. 
Chư thiên, loài người 
Thảy đều quy ngưỡng 
Nhất tâm phụng trì 
Vô Ngã Tướng kinh 
Lợi lạc hữu tình 

Sáu đường, ba cối. 


Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thự Quản 


Trang 56 


KINH THẬP NHỊ DUYÊN SINH 


Các hành khởi vì duyên vô minh 

Thức khởi vì duyên hành 

Danh sắc khởi vì duyên thức 

Lục nhập khởi vì duyên danh sắc 

Xúc khởi vì duyên lục nhập 

Thọ khởi vì duyên xúc 

Ái khởi vì duyên thọ 

Thủ khởi vì duyên ái 

Hữu khởi vì duyên thủ 

Sanh khởi vì duyên hữu 

Lão tử khởi vì duyên sanh. 

Sâu, bỉ, khổ, ưu, não cùng khởi vì duyên sanh. 

Toàn bộ khổ uẫn này tập khởi như vậy. 

Các hành diệt là do hoàn toàn ly dục và diệt tận vô 
minh. 

Thúc diệt do hành diệt. 

Danh sắc diệt do thức diệt. 

Lục nhập diệt do danh sắc diệt. 

Xúc điệt do lục nhập diệt. 

Thọ diệt do xúc diệt. 

Ái diệt do thọ diệt 

Thủ diệt do ái diệt. 

Hữu diệt do thủ diệt. 

Sanh diệt do hữu diệt. 

Lão tử diệt do sanh diệt. 

Sầu, bi, khổ, ưu, não cũng cùng diệt do sanh diệt. 

Toàn bộ khổ uẫn này diệt tận như vậy. 


Kính Tụng Hàng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 57 


Trang 5ö 


ên Thư Quản 


~ 


mm 


ệTá 


ày — Tu 


gHàng N. 


Kinh Tụn 


KINH LỬA CHÁY ADITTA-PARIYAVYA SUTTA 
Tương Ung Bộ Kinh - Kinh 35.28 HT Minh Châu dịch 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Gàya, tại Gàyasìsa cùng với 
một ngàn Tỷ-kheo. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
— Tầt cả, này các Tỷ-kheo, đêu bị bôc cháy. Và này các 
Tỷ-kheo, tât cả cái øì đêu bị bôc cháy? 


3) Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc 
cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. 
Do duyên nhãn xúc nên khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ 
hay bất khô bắt lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc 
cháy bởi cái øì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa 
sỉ. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, øià, chết, sầu. bỉ, 
khổ, ưu, não. 


4) Tai, này các Tỷÿ-kheo, bị bốc cháy. Các thỉnh bị bốc 
cháy. Nhĩ thức bị bốc cháy. Nhĩ xúc bị bốc cháy. Do 
duyên nhĩ xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khổ bắt lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy 
bởi cái øì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. 
Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, øià, chết, sầu, bi, 
khổ, ưu, não. 


5) Mũi, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các hương bị 
bốc cháy. Tỹ thức bị bốc cháy. Tỹ xúc bị bốc cháy. Do 
duyên tỹ xúc nên khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
Kinh TụngHằngNgày TuệTâmThiThưQuán  Trang59  - 


khô bât lạc; cảm thọ ây bị bôc cháy. Bị bôc cháy bởi 
cái øì? Bị bôc cháy bới lửa tham, lửa sân, lửa sỉ. Ta nói 
răng bị bôc cháy bởi sanh, già, chêt, sâu, bi, khô, ưu, 
não. 


6) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị 
bốc cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc 
nên khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; 
cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc 
cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa sỉ. Ta nói rằng bị bốc 
cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


7) Thân bị bốc cháy. Các xúc bị bốc cháy. Thân thức 
bị bốc cháy. Thân xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc 
nên khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc 
cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa sỉ. Ta nói răng bị bốc 
cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


8) Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc 
cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi 
lên cảm thọ øì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ 
ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi 
lửa tham, lửa sân, lửa sỉ. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu. não. 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, 
nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với 
Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 60 


nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô, hay bât khô bât lạc; vị ầy nhàm chắn đôi với cảm 
thọ Ấy. 


Nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với các thỉnh, 
nhàm chán đối với nhĩ thức, nhàm chán đối với nhĩ 
xúc. Do duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bất khổ bắt lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ 
ầy. 


Nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với các 
hương, nhàm chán đối với tỹ thức, nhàm chán đối với 
tÿ xúc. Do duyên tỹ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bất khô bắt lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ 
âầy. 


Nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với các vị, 
nhàm chán đối với thiệt thức, nhàm chán đối với thiệt 
xúc. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, 
hay bất kh bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ 
ây. 


Nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với các xúc, 
nhàm chán đối với thân thức, nhàm chán đối với thân 
xúc. Do duyên thân xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, 
hay bất khổ bắt lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ 
âầy. 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 61 


Nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, 
nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khô, hay bất 
khổ bất lạc; vị Ấy nhàm chán đối với cảm thọ ã Ay. 


Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị Ấy 
được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu 
biết rằng: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui với trạng thái này nữa". 


10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


11) Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 
một ngàn Tỷ-kheo ây được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ. 


KINH VÔ MINH 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà trong thành 
Vương xá. Bấy giờ Tôn Giả Xá-Lợi-Phất và Tôn Giả 
Ma-Ha Câu-Hi-La ở tại núi Kỳ-xà-quật. Vào buổi 
chiêu, sau khi xả Thiền xong Tôn Giá Câu-Hi-La đến 
chỗ Tôn Giá Xá-Lợi- Phất, cùng chào hỏi, và nói 
những lời tốt đẹp làm hài lòng, rôi ngồi qua một bên, 
hỏi Tôn Giả Xá-Lợi-Phất: 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 62 


“Tôi có những việc muốn hỏi, nhân giả có rảnh thì giờ 
vì tôi mà nói cho không?” 

Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp: 

“Tùy theo những gì nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả 
lời.” 

Tôn Giả Ma-Ha Câu-Hi-La hỏi Tôn Giả Xá-Lợi- 
Phất: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô 
minh này?” 

Tôn Giả Xá-Lợi-Phất đáp: 

“Vô minh là không biết , không biết tức là vô minh. 
Không biết những øì? 

Sắc là vô thường, mà không biết như thật sắc là vô 
thường: sắc là pháp ma diệt mà không biết như thật 
sắc là pháp ma diệt; sắc là pháp sanh diệt mà không 
biết như thật sắc là pháp sanh diệt. 

Thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường mà không 
biết như thật thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô 
thường: thức là pháp ma diệt mà không biết như thật 
thức là pháp ma diệt; thức là pháp sanh diệt mà 
không biết như thật thức là pháp sanh diệt. 

Này Ma-Ha Cầu-Hi- La, đối với năm thọ ấm này mà 
không thấy, không biết như thật, không có vô gián 
đẳng, ngu sỉ, mờ tôi, không sáng tỏ, thì gọi là vô minh. 
Ai thành tựu những điều này gọi là vô minh.” 

Lại hỏi Tôn Giả Xá-Lợi-Phất: 

Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh này?” 
Tôn Giả Xá-Lợi-Phất nói Tôn Giả Ma-Ha Câu-Hi- 
La: 

Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 63 


“Minh là biết; biết gọi là minh.” 

Lại hỏi: 

“Biết những øì?” 

Đáp: 

“Sắc là vô thường: biết như thật sắc là vô thường. 

Sắc là pháp sanh diệt, biết như thật sắc là pháp sanh 
diệt. 

Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, biết như thật 
thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 

Thức là pháp sanh diệt, biết như thật thức là pháp 
sanh diệt. 

Này Tôn Giả Câu-Hi-La, đối với năm thọ ấm này, như 
thật biết, thấy, sáng tỏ, có giác, có tuệ, có vô gián 
đắng, đó gọi là minh. Ai thành tựu những điều này thì 
gọi là người có mỉnh.” 

Sau khi hai vị chánh sĩ này, mỗi người nghe những 
điều được nói, tùy hỷ lẫn nhau, từ chỗ ngôi đứng dậy 
về chỗ ở của mình. 


Kinh Tụng Hằng Ngày Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 64 


KỆ CỦA ĐẠI ĐỨC SARIPUTTA 
Đây là bài kệ của Đại Đức :Sariputta (Xá-Lợi-PhấtU) đọc 
lên cổ xúy chúng ta, bất cứ lúc nào, hoặc trong hoàn 
cảnh nảo, cũng nên đặt trọn vẹn niêm tin tưởng nơi Tam 
Bảo. 


''Hãy trương cao ngọn cờ Chân lý! 

Hãy hoằng dương Chánh Pháp cao minh 

Những lúc bàn tay kinh khủng 

Kinh Tụng Hàng Ngày Tuệ Tám Thiên Thư Quản Trang 65 


Lạnh lùng siết chặt tim ta, : 
Đừng tướng nhớ đên Chư thiên, Thân thánh, 
Vì như ta, họ cũng run sợ hãi hùng. 


"Giữa rừng già hiu quạnh, trong bóng tối trập trùng, 
Khi ngọn đèn hy vọng lao chao muốn tắt; 

Đừng tưởng nhớ đến Chư thiên, Thần thánh; 

Vì như ta, ảnh sáng họ cũng tàn. 


"Trong giờ phút lâm ly hấp hỗi, 
Lời nghẹn giữa đôi môi, lệ trào như suối. 
Đừng tưởng đến Chư thiên, Thần thánh, 
Vì như ta, họ cũng nhỏ lệ biệt ly. 


"Hãy ngước mắt lên: 

Nhìn ngọn cờ Tam Bảo! 

Tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn, bậc chiến thắng oai 
hùng, 

Đến Chánh Pháp, ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu, 
Đến Tăng Già, tập đoàn giới tịnh đức cao. 


Hõi đạo hữu! 

Là chiến sĩ giữa quân thù "phiền não", 

Mắt đừng lìa ngọn Tam Bảo uy kỳ, 

Tâm đừng xa ân đức Phật - Pháp - Tăng, 
Hãy dũng tiễn trên con đường "Giải Thoát". 


Kinh Tụng Hằng Ngày — Tuệ Tâm Thiên Thư Quản Trang 66 


s ` 
, .® 3 / hổ ,—=.. 
“ 1» 
"TT Yy: t3 L 
z <c 
„".3 ` 
- &: 
ví : } Sẽ 
w.>ò ' 
Vˆ  y ~ 
.ˆ X 
.. Av 2+: 
T-.s, ` 4 /4€ 
— .“® . L 
“SA A:- 
“_ +4 
~ M.‹á - 
⁄ k 
ở 051/05 
`7:..1# 
~ » 
h. 
Ä.x 
# 
` 
: ` 
^ 
'... 
4 ' 
+ ` 
* 
vữ ‹ -”Ö 
+ #ỳ : 
= .“.. É 
: sà. 
.ấ 
1... 
”= 2.4 
- - & 
ị _< 
. 
` h 
3 _—. 
.+ x.Ê 


*% " 
¬ %_. 
“- , 
ầ két 
¬ ..- 
`». Lớp 
~Ý.Tt 
w „ri. 
vẻ ˆ “tin 
` „Ệ 
- _., 
sao⁄ =-- 
`". 
ng, Ƒ CÓ 
' QIÁ) x "» 
» Kó. 
4 cá 
M.< -* 
` 


: § TUỆ TÂM THIÊN 'THƯ QUÁN 


-34/2 Đường 758, Tỉnh Lộ 7, Áp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện. Suện 
Củ Chi, Saigon ` 

‹ Website : www.tueftam.info 

Facebook: tuệ tâm thiền thư quán 


XI Email: tuetamthienthuquanvahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


